ĐẠI NAM LIỆT TRUYỆN 


Đại Nam Liệt Truyện do Quốc sử quán của triều Nguyễn soạn. Bộ truyện 
này được chia làm hai phần gồm phần Tiền biên và phần Chánh biên. Tiền 
biên gồm có 6 quyền (chữ Hán), ghi chép lại tiểu sử của các nhân vật Hậu 
phi, Hoàng tử, Công chúa và các quan văn võ của 9 đời chúa Nguyễn bắt 
đầu từ Nguyễn Hoàng cho đến Duệ Tông Nguyễn Phướcc Thuần. Phần 
Chánh biên biên soạn từ năm Tự Đức thứ 5 (1852), bố sung chỉnh lý liên 
tục, mãi đến đầu đời Thành Thái (1889) mới được khắc in. 

- Tập 1: Tiền biên : Từ cuốn đầu đến cuỗn 6. 

- Tập 2: Chính biên (Sơ tập): Từ cuốn đâu đến cuốn 33. 

- Tập 3: Chính biên (Nhị tập): Từ cuốn đầu đến cuốn 25. 

- Tập 4: Chính biên (Nhị tập): Từ cuốn 26 đến cuốn 46. 


Click vô đây: 
1 >> Đại Nam Liệt Iruyện- Lập 1 
2 - Phần 2 chia ra 3 tiểu mục 


2a - Truyện các hậu phi và Công chúa (Quyên 1-q.3) 
>> Đại Nam Liệt Truyện-p2a.pdf 


2b - Truyện các quan ( Quyên 4 - q. 28) 
>> Đại Nam Liệt Truyện-p2b.pdf 


2c - Truyện các người hạnh nghĩa + Các nước ngoài (Quyền 29 - q.33) 


>> Đại Nam Liệt Truyện-p2c.pdf 


3 >> Đại Nam Liệt Truyện- Lập 3 


4 >> Đại Nam Liệt Truyện- Lập 4 


